Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


HOÀNG NGỌC THÊ 


KHÁM PHÁ CÁCH GIẢI 



Một số bài tập 

HÌNH HỌC GIẢI TÍCH 


René Descartes 
( 1596 - 1650 ) 


: Ax+By+C = 0 


TROA)£i 

PHẢm<3 


x- aỶ + ừ - b ) 2 = R 2 

\ Â{x A :y A ) 

. ) 



B{xb\Vb) 


■^Dành cho HSG toán 11&12 


■^Luyện thi THPT Quốc Gia 








Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 

KHÁM PHÁ CÁCH GIẢI 
Một số bài tập hình học giải tích 
trong mặt phẳng 

Hoàng Ngọc Thế 
Ngày 25 tháng 7 năm 2015 


2 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Kí hiệu dùng trong sách 

GTLN : Giá trị lớn nhất 
GTNN : Giá trị n h ỏ nhất 
HSG : Học sinh giỏi 
THPT : Trung học phổ thông 
■ Kết thúc Lời giải 
A : Kết thúc Định nghĩa, Ví dụ 
□ : Kết thúc Định lý 
|~?~| : Câu hỏi, hoạt động 

Chú ý: Tất cả các bài toán trong cuốn tài liệu này nếu có các biểu thức 
tọa độ thì ta hiểu là đang xét trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy. 


3 




Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Lời nói đầu 

Phương pháp tọa độ trong mặt phang là nội dung thường gặp trong Kì thi 
tuyển sinh Đại học, Cao đẳng (nay gọi là Kỳ thi THPT Quốc gia). Ngoài 
ra, trong Kỳ thi HSG những năm gần đây, đề thi của nhiều tỉnh cũng có 
nội dung này. Đây thường là câu phân loại thí sinh. Các bài toán thường 
là phải áp dụng tính chất hình học trước khi sử dụng biến đổi đại số chứ 
không còn là các kĩ thuật tính toán đại số thông thường như trước kia. 

Với mục đích ôn luyện đội tuyển HSG và quan trọng hơn là hướng tới 
kì thi THPT Quốc gia chung, thầy biên soạn tài liệu nhỏ này với hi vọng 
sẽ giúp các em hình dung chút ít về nội dung này. 

Tài liệu có cấu trúc tương đối lạ. Em sẽ thấy một số mục của nó đảo 
lộn linh tinh và đọc dòng trên với dòng dưới không liên quan gì đến nhau. 

Đừng lo. Đó là do em đọc ngẫu nhiên và chỉ đọc mà không làm. Hãy 
đọc tuần tự và làm theo hướng dẫn. Mọi sư lộn xộn sẽ trở lên ngăn nắp. 

Khi gặp kí hiệu Y \ HD2 — tr. 10 thì em cần hiểu là phải tự làm theo 
hướng dẫn ở trên nó và nếu đã làm được điều đó rồi thì tự làm tiếp hoặc 
theo HD 2 trang 10. 

Khi gặp kí hiệu N \ HD19 — tr . 25 thì em nên đọc kĩ hướng dẫn và tự 
làm, nếu làm mãi mà không ra thì xem HD 19 trang 25. 

Hi vọng em sẽ thấy thú vị với tài liệu kiểu này. 

Trong quá trình biên soạn vội vàng, nhất định khó tránh khỏi thiếu sót. 
Rất mong các em phát hiện và phản hồi. 


Pác Khuông, tháng 5 năm 2015 


4 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


1 Lý thuyết chung 

1.1 Hệ tọa độ 

Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy cho các điểm: 

A (x A ; va) , B (x B ; VÈ) , c (xc; yc) , M (x 0 ; y 0 ) 

• Tọa độ vectơ: Aồ = (xb — xa;Vb — va) 

• Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là: 

( XẠ + XB ' VA + VB \ 

V 2 ; 2 ) 

• Tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là: 

/ XẠ + XB + XC ' yA + VB + yc \ 

V 3 ; 3 ) 

1.2 Phương trình đường thẳng 

1.2.1 Vectơ chỉ phương và vectơ pháp tuyến của đường thẳng: 

• Vectơ TÌ (TÌ ^ 0 ) là vectơ chỉ phương của đường thẳng d nếu nó 
có giá song song hoặc trùng với đường thẳng d. 

• Vectơ ~rt(lt 7^ "(f) là vectơ pháp tuyến của đường thẳng d nếu nó 
có giá vuông góc với đường thẳng d. 

• Đường thẳng ax + by + c = 0 có một vectơ pháp tuyến là n = (a; b). 

• Hai đường thẳng song song có cùng vectơ chỉ phương (vectơ pháp 
tuyến). 

• Hai đường thẳng vuông góc có vectơ pháp tuyến của đường thẳng 
này là vectơ chỉ phương của đường thẳng kia. 

• Nếư u, TỈ lần lượt là vectơ chỉ phương, vectơ pháp tuyến của đường 
thẳng d thì TÌ .TỲ = 0. Do đó, nếu TÌ = (a; b ) thì TÌ = (b; — a). 


5 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


• Một đường thẳng có vô số vectơ pháp tuyến, vô số vectơ chỉ phương. 
Nếư lì là một vectơ pháp tuyến (vectơ chỉ phương) của đường thẳng 
d thì kn{k Ỷ 0) cũng là một vectơ pháp tuyến, vectơ chỉ phương 
của d. 

1.2.2 Bốn loại phương trình đường thẳng 

• Phương trình tong quát của đường thẳng: 

ax + hy + c = 0 (ữ 2 + b 2 > 0) (1) 

Đường thẳng đi qưa điểm M(xo',yo ) và nhận lì = ( a;b ) là vectơ 
pháp tuyến có phương trình dạng: 

a(x - Xo ) + b(y - y 0 ) = 0 (2) 

Đặc biệt: đường thẳng đi qưa (a; 0), (0; b ) có phương trình theo đoạn 
chắn: 

a + ! = 1 (3) 

* Đường thẳng đi qưa M{xo]yo) và nhận vectơ lì = (p; q ) làm vectơ 
chỉ phương, có phương trình tham số là: 

ị X = xo + pt 
\ y = yo + qt 

Có phương trình chính tắc là: 

X-XQ y-yo , n . . . 

= „ KViTỶ 0) (5) 

p q 

Đặc biệt: đường thẳng đi qưa 2 điểm phân biệt A (xa', va) , B {xb\ VẼ) 
có phương trình dạng: 

X — XA y — VA 

— —r: = -_"7, (6) 

XB - XA VB - VA 

• Đường thẳng đi qua M(xo',yo) và có hệ số góc k thì có phương 
trình đường thắng với hệ số góc dạng: 

y = k(x-x 0 ) + yo (7) 

Chú ý: 


6 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


— Không phải đường thẳng nào cũng có hệ số góc. Các đường 

thẳng dạng X = a không có hệ số góc. Do vậy, khi giải các bài 

toán dùng hệ số góc, ta phải xét cả trường hợp đặc biệt này. 

— Nếư 1Ỳ = (a; h) là vectơ pháp tuyến của đường thẳng thì hệ số 

góc của nó là k = — y , b ± 0. 

b 

1.2.3 Vị trí tương đối của 2 điểm và 1 đường thẳng 

Cho A ( XA ; yÀ) , B (xbI Vb) và đường thẳng A : ax + hy + c = 0. Khi đó: 

• Nếư ( axA + byA + c) ( axB + bys + c) < 0 thì A,Bởvề hai phía khác 
nhan đối với A. 

• Nếư ( axA + byA + c) ( axB + bys + c) > 0 thì A, B ở cùng một phía 
đối với A 

1.2.4 Chùm đường thẳng 

Cho hai đường thẳng cắt nhan: 

dị : CI\X + bị-y + Ci = 0; d 2 : a 2 x + b 2 y + c 2 = 0 

Khi đó mọi đường thẳng đi qua giao điểm ĩ của hai đường thẳng trên đều 
có phương trình dạng: 

A {a\x + b\y + Ci) + ụ, ( a 2 x + b 2 y + c 2 ) = 0 (8) 

trong đó A 2 + ụ? > 0 

1.3 Góc và khoảng cách 

• Góc giữa hai vectơ V, w được tính dựa theo công thức: 

^ 'U.w 

cosm, w) = (9) 

|U|. |ŨJ| 

• Giả sử "rti, n 2 lần lượt là vectơ pháp tuyến của các đường thẳng dị 
và d 2 . Khi đó: 

cos(di,d 2 ) = 'í' I (10) 

\ni\-\n 2 \ 


7 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Độ dài vectơ ũ = (a; h) là: 

|ữ| = \/ a 2 + b 2 

Khoảng cách giữa hai điểm A(x A ‘, va), B(xb',Vb) là: 

AB = \J(x B - x A f + (y B - Va ) 2 
Diện tích tam giác ABC là: 


s= ị\Ị(AB.ACỴ - ( AB.AC 


Khoảng cách từ điểm M(x o; 2 / 0 ) đến đường thẳng 
d : ax + by + c = 0 
được tính bằng công thức: 

d, 


_\ax 0 + byo + c\ 


( 11 ) 


( 12 ) 


(13) 


(14) 


1.4 Phương trình đường tròn 

• Đường tròn tâm /(a; 6), bán kính i? có dạng: 

(x - a) 2 + {y - b ) 2 = R 2 (15) 

• Phương trình: 

X 2 + y 2 + 2 ax + 2 by + c = 0, (a 2 + b 2 — c > 0) (16) 

cũng là phương trình đường tròn với tâm /(—a; —6) và bán kính 
R = Va 2 + b 2 - c 


• Phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại điểm M(x o; 2 / 0 ) 


(x 0 - a)(x - Xo) + (2/0 - b)(y - 2/0) = 0 


(17) 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


• Vị trí tương đối của đường thẳng A và đường tròn (C) tâm I, bán 
kính R. 

— Nếu dự. A) > R thì A và ( c ) không cắt nhau. 

— Nếu đ(/ ; A) = R thì A và ( c ) tiếp xúc tại I' là hình chiếu của I 
lên d. 

— Nếu d(/;A) < R thì A và (C) cắt nhau tại hai điểm M, N. Khi 
đó trung điểm H của MN là hình chiếu của / lên MN và 

MN = 2 ^R 2 -d 2 ựA) (18) 

1.5 Phương trình Elip 

• Elip là tập hợp các điểm M di động thỏa mãn MFị + Mp 2 = 2 a với 
F \, F ‘2 cố định, F] F '2 = 2c, a > c > 0 là các số cho trước. 

• Fị(— c; 0),F2 (c; 0) được gọi là tiêu điểm, -Fi-F 2 = 2c được gọi là tiêu 
cự. MFi, MF '2 là các bán kính qua tiêu. 

• Các điểm Ai(—a; 0), A 2 (a; 0), i?i(0; —6), -£> 2 ( 0 ; h) được gọi là các đỉnh 
của elip. Đoạn thẳng A\A -2 = 2 a được gọi là trục lổn, B\F >2 = 2 b 
được gọi là trục nhỏ. 

• Phương trình chính tắc của Elip có hai tiêu điểm Fị(— c;0), 
F 2 (c; 0) là: 


Trong đó a > b > 0, b 2 = 0 ? — c 2 . 

__ . c 

• lâm sai e = . 

a 

• Cho elip ( E ) có phương trình chính tắc (19). Hình chữ nhật PQRS 
với p(—a ; 6), Q(a; b ), R(a ; — b ), S(— a; — b ) được gọi là hình chữ nhật 
cơ sở của Elip. 

• Nếu M E (E) và M, F \, F 2 không thẳng hàng thì đường thẳng phân 
giác ngoài của góc F\ M Ẹ 2 chính là tiếp tuyến của (E) tại M. 


9 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Chú ý: Các HD dưới đây không liên quan gì đến nội dung ở trên. Nếu 
em không hiểu sao nó lại ở đây thì hãy đọc lại phần Lời nói đầu. 


HD 1. ĐA: £(3;-l), F(5;5), L>(3;3), A(l; 1),H(3; 5),C(7; 1) 

HD 2. Gọi H = MEnAC. Em đã nhận ra và chứng minh được BH _L AC 
chứ? Vậy ta có the tìm được tọa độ H, phương trình HB, tham số hóa tọa 
độ B, c, tìm được B,c (vì M là trưng điểm), phương trình AI và cuối 
cùng là tọa độ của A. 

ĐA: Xem HD39 — tr. 36 

HD 3. Gọi K là trung điểm DH. Em chứng m i nh AK _L KM được rồi 
chứ. Bây giờ tìm phương trình KM , tọa độ K, phương trình BD , tọa độ 

B,c. 


ĐA: Xem HDA1 — trẢ7 


HD 4. ĐA: Có 2 hình vuông thỏa mãn là (3; 3),(1; 1) E (d), (3; —1), (5; 1) 


9 9 




5 5 


11 11 


5 ’ 5 


_ , „ I 9 13 




HD 5. Hãy chứng minh tam giác ABC là tam giác cân đỉnh A 

ỊỸ]hD 53 - tr.5l/[N]HD34: - ír.33 

HD 6. Hãy vẽ đường tròn đường kính FK. Em có nhận ra điều thú vị 
không? Nhớ chứng minh nhé. 

\Ỹ]HD57 - tr.bl/ịĩ^ịHDẩG - tr.A7 
HD 7. ĐA: A(l; 1), 5(2;-1), <7(1; -2) 

HD 8. Gọi k là hệ số góc của đường thẳng OB. Ta có thể viết được phương 
trình OB. Khi đó B = OB n (Ợ 2 ), c đối xứng với A qua OB. Ngoài ra 

õè.ÃỀ = 0 . 


ĐA: Xem HD27 — tr. 26 

HD 9. Em có phát hiện ra là GA = GD = GB và DG _L AK không?. 
Hãy chứng minh điều đó. 


10 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


I Y \ HD25 — Ír.26/|ÌN^BZ}33 — tr.33 
HD 10. ĐA: A(- 7; 10), B( 7; 4), AB : 3x + 7y - 49 = 0. 

HD 11. Bài này giống ví dụ 22 trang 40. ĐA: Xem HD18 — tr. 25 
HD 12. Vẽ hình và tìm một đường vuông góc với BC. 

\Ỹ]HD57 - tr.51/[NỊg£)47 - ír.47 

p J 

HD 13. Em có nhận ra -ụ- = —. Từ đó, tìm được p. Tìm được p thì 
' PI r c 

viết phương trình Bơ là tiếp tuyến chung đi qua p của hai đường tròn. 

ĐA: Xem HD31 — tr.33 

HD 14. Em có thấy ý a) quen quen không? Nó giống như bài toán có hai 
người hẹn nhau tại bờ sông .... Y b ) cũng tương tự. Nhớ phải kiểm tra xem 
A, B có cùng phía so với d không. 

\Ỹ]HD16 - tr.25/[ĨÃ]HD37 - tr.33 


11 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


2 Một số kĩ thuật cơ bản 

2.1 Kĩ thuật xác định tọa độ điểm 

2.1.1 Dựa vào hệ điểm 

Xác định tọa độ điểm M thỏa mãn điều kiện nào đó với hệ các điểm 
Aị,A- 2 , ..., A n . Đối với bài toán này, ta đặt M(x; y ) và khai thác giả thiết. 


Ví dụ 1. Cho tam giác ABC có trọng tâm G( 1;2), trực tâm H(— 1;3). 
Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp I của tam giác. A 

V_’___/ 

Đổ giải quyết được bài toán này, ta cần biết đến đường thẳng Euler trong 
tam giác. 

Định lý 1 (Đường thẳng Euler). 

Cho tam giác ABC bất kì, khi đó trọng tâm G, trực tăm H, tăm đường 
tròn ngoại tiếp I thẳng hàng. Đường thẳng đi qua ba điểm đó gọi là đường 
thẳng Euler của tam giác. □ 

CHỨNG MINH. 

Gọi D,E,F lần lượt là trung điểm của BC,CA , AB. 


A 



Xét phép vị tự V = V/Q. iy 


12 




Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Ta có: V(AABC) = ADEF. Do đó, V biến đường cao AJ của tam giác 
ABC thành đường cao DK của tam giác DEF. Dễ thấy DK cũng là 
đường trưng trực của đoạn thẳng BC. Vậy I là trưc tâm tam giác DEF. 
Tức là V(H) = I. Do đó H, G, I thẳng hàng và Gồ = —2 õì. ■ 

Quay trở lại bài toán, ta có thể dễ dàng tìm được tọa độ điểm I. 

LỜI GIẢI. _ 

Giả sử I(x; y). Ta có: Gổ = (—2; 1); gÌ = (x — 1; y — 2). 

Vì GỀ = -2 GÌ nên: 

H*-ỉỉ:r 2 4:: 2 3 

\-2(y-2) = l \y= ó - 

Vậy/( 2 ;^). ■ 

2.1.2 Xác định tọa độ giao điểm của hai đường 
Giao của hai đường thẳng 

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng 

dị : ax + hy + c = 0, c ?2 : mx + ny + p = 0 
(nếu có) là nghiệm của hệ phương trình: 

{ ax + by + c = 0 

( 2 °) 

mx + ny + p = 0 

Giao của đường thắng và đường tròn 

Cho đường thẳng d và đường tròn (C): 

d : {V !° + m ! , (C) : (x - a) 2 + (y - b) 2 - R 1 
[y = yo + nt. 


13 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Tọa độ giao điểm của d và (C) (nếu có) là nghiệm của hệ phương trình: 

Í x = Xo + mt 

y = yo + nt (21) 

(x - a) 2 + (y — h) 2 = R 2 

Ị~?~| Hệ này giải thế nào? 


Giao của đường thẳng và Elip 

_ xl ,2 _ , Ịx = Xo + mt 
Cho đường thăng d : < 

[y = yo + nt 

giao điểm của d và (E) (nếu có) là nghiệm của hệ phương trình: 


y 2 

và elip (E) : — + Ỷ~ = l. Tọa độ 
a z b z 


x = Xo + mt 

y = yo + nt. 

— m ^ = 1 
a 2 b 2 


( 22 ) 


Giao của hai đường tròn 

Tọa độ giao điểm của hai đường tròn: 

(Ci) : X 2 + y 2 + 2a\x + 2biy + Cị = 0; (ơ 2 ) : X 2 + y 2 + 2 a 2 x + 2b 2 y + c 2 = 0 

(nếu có) là nghiệm của hệ phương trình: 

ịx 2 + y 2 + 2a 1 x + 2biy + c 1 = 0 
\x 2 + y 2 + 2a 2 x + 2b 2 y + c 2 = 0 

( I 'l 

Ví dụ 2. Cho hai đường tròn: 

(ơi) : (x - l) 2 + (y- 2) 2 = 25; (C 2 ) - lỴ + (y + 

Tìm tọa độ giao điểm (nếu có) của chúng. A 


14 




Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


LỜI GIẢI. 

Tọa độ giao điểm (nếu có) của hai đường tròn là nghiệm của hệ phương 
trình: 


X 2 + y 2 — 2x — Ay — 20 = 0 
X 2 + y 2 — 7x + y = 0 






X — y = 4 

X 2 + y 2 — ĩx + y = 0 


Í x-y = 

X = 6 
X = 1 


4 


Vậy hai đường tròn cắt nhan tại A( 6; 2), B(l: —3). 


2.1.3 Điểm thuộc đường 

{ X = Xo + m.t 

thỏa mãn 

y = yo + nt 

điều kiện nào đó. Ta lấy điểm M(x 0 + mí; y = yo + nt ) và áp dụng giả 
thiết, ta thu được phương trình ẩn t. Như thế, ta gọi là tham số hóa tọa 
độ điểm M. 


Ví dụ 3. Cho điểm A( 2;—1). Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng 
d : 2x — y — 4 = 0 sao cho AM = \f2 A 

V___ 


LỜĨ GIẢI. 

Giả sử M(m; 2 m — 4). Ta có: AM = \J(m — 2) 2 + (2 m — 3) 2 . Khi đó: 


AM = \pĩ yy- 5 m 2 — 16m + 11 = 04^ 


m = 1 
11 

m = — 

L 5 


Vậy các điểm cần tìm là Mi(l; —2), Ầẩ 2 



2.2 Tìm tọa độ hình chiếu của một điếm lên một đường 
thẳng 

Đổ tìm tọa độ hình chiếu H của M lên đường thẳng d ta có 2 cách: 


15 




Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 



• Cách 1: Viết phương trình đường thẳng A đi qưa M và vưông góc 
với d. Điểm H chính là giao điểm của d và A. 

• Cách 2: Tham số hóa tọa độ của H € dvầ dựa vào điều kiện MH _L d. 



LỜI GIẢI (cách 1). 

Đường thẳng A đi qưa M và vưông góc với đường thẳng d có phương trình 
dạng: 

l.(x + 1 ) + l.(y + l) = 0<^x + y + 2 = 0 
Do H = d n A nên tọa độ của H là nghiệm của hệ phương trình: 

ịx-y + 2 = 0 
\x + y + 2 = 0 

Giải hệ ta được H{— 2; 0) ■ 

LỜI GIẢI (cách 2). 

Đường thẳng d có vectơ chỉ phương u = (1; 1). Giả sử H(h ; h + 2) e d. Ta 
có: Mổ = (h + 1; h + 3) 

MÉ.U = 0 1 .{h + 1) + l.(h + 3) = 0 4» h = -2 

Vậy H(—2; 0) ■ 


16 




Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


2.3 Tìm tọa độ điếm đối xứng của một điếm qua một đường 
thẳng 

Đổ tìm tọa độ điểm đối xứng M' của M qua đường thẳng d ta có 2 cách: 



• Cách 1: Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu của M lên d. Do H là 
trung điểm MM' nên áp dụng công thức tìm tọa độ trung điểm, ta 
tìm được M 

• Cách 2: Giả sử M'{x ; ỳ) và H là trung điểm của MM'. Khi đó ta có: 

Ịh ed 
1 MM'.U = 0 


Ví dụ 5. Tìm tọa độ điểm M' là đối xứng của điểm M( 1; 1) qua đường 
thẳng d : X + y + 2 = 0. A 

V.___y 


LỜI GIẢI (cách 1). 

Đường thẳng d có vectơ chỉ phương ũ = (1; —1). Hình chiếu của M lên 
đường thẳng d là H(h\ —h — 2) € d. Ta có: Mồ = (h — 1; —h — 3). Do đó: 

Mồ.u = 0 l.(h — 1) — l.(—h — 3) = 0 <=> h = — 1 

Vậy 

Do H là trung điểm của MM' nên: 

í X M ' = 2 XH -XM = - 3 
Ị VM' = 2 UH - Um = - 3 


17 




Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Vậy M'(-3;-3). 

LỜI GIẢI (cách 2). 

Đường thẳng d có vectơ chỉ phương ũ = (1; —1). 
Giả sử M'(x;y). Khi đó trung điểm MM' là H 


x+ly+1 
2 ’ 2 


G d và 


MM'.ú = 0. Ta có hệ: 


I 


1.(37 - 1 ) - 1 .( 2 / - 1 ) = 0 




X = —3 
y = -3 


Vậy M\- 3;-3). 


2.4 Viết phương trình đường thắng đi qua 1 điếm, cách 1 
điếm cho trước một khoảng cho trước 

Để viết phương trình đường thẳng A đi qua điểm M và cách điểm N (xn\ Un) 
một khoảng bằng p ta thường giả sử vectơ pháp tuyến của đường thẳng 
là n = (o; b), ( a 2 + b 2 > 0) và áp dụng công thức tính khoảng cách - công 
thức (14). 



Ví dụ 6. Viết phương trình đường thắng A đi qua -A(l;3) và cách điếm 


B{— 2; 1) một khoảng hằng 3. 


A 


18 








Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


LỜI GIẢI. 

Giả sử n = (a; b ), (a 2 + b 2 > 0) là vectơ pháp tuyến của đường thẳng cần 
tìm. Phương trình đường thẳng có dạng: 

a(x — 1) + b(y — 3) = 0 <ỉ=> ax + by — a — 3b = 0 


Khi đó: 


d(B; A) — 3 


— 2a + b — a — 3b\ 
■ựa 2 + b 2 
5o 2 - 12 ab = 0 

r 6 = 0 



* 6 = 0, chọn a = 1 ta có Ai : X — 1 = 0. 

12 

* 6 = — a, chọn a = 5, b = 12 ta có A 2 : 5x + 12y — 41 = 0. Vậy có 2 đường 

5 

thẳng thỏa mãn yêu cầu bài toán là: 


Ai : X — 1 = 0; A 2 : 5x + 12 y — 41 = 0 


2.5 Viết phương trình đường thắng đi qua 1 điếm, tạo với 
1 đường thẳng khác một góc cho trước 

Đổ viết phương trình đường thẳng A đi qua điểm M và tạo với đường 
thẳng d một góc bẳng a ta thường giả sử vectơ pháp tuyến của đường 
thẳng là n = (a; 6), (a 2 + 6 2 > 0) và áp dụng công thức tính góc - công 
thức (10). 



Ví dụ 7. Viết phương trình đường thắng A đi qua M(2; 1) và tạo với 
đường thẳng d : 2x + 3y + 4 = 0 một góc 45°. A 

V_ 1 _y 


19 







Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


LỜI GIẢI. 

Giả sử n = (a; ò), (a 2 + b 2 > 0) là vectơ pháp tuyến của đường thẳng cần 
tìm. Phương trình đường thẳng có dạng: 


ax + by — 2a — b = 0 


Khi đó: 


cos (d; A) = —J= yy 
V 2 






\2a + 3b\ _ 1 

Va 2 + ò 2 v / ĨT9 ~~ \/2 
5a 2 - 24 ab - 5b 2 = 0 


a = 56 



* a = 5b, chọn b = 1, a = 5 ta có Ai : 5x + y — 11 = 0. 

* a = —^b, chọn b = 5, a = — 1 ta có A 2 : — x + 5y — 3 = 0. Vậy có 2 đường 

5 

thẳng thỏa mãn yêu cầu bài toán là: 

Ai : 5x + y — 11 = 0; A 2 : —X + 5y — 3 = 0 ■ 


2.6 Viết phương trình đường phân giác trong của một góc 

Để viết phương trình đường phân giác trong của góc BAC ta có nhiều 
cách. Dưới đây là 3 cách thường sử dụng: 

• Cách 1: Dựa vào tính chất đường phân giác là tập hợp các điểm cách 
đều hai đường thẳng AB : ax + by + c = 0 và AC : mx + ny + p = 0, 
ta có: 

\ax + by + c\ I mx + ny + p\ 

Va 2 + b 2 \Jm 2 + n 2 

Hai đường thu được là phân giác trong và phân giác ngoài của góc 

ABC. 

Saư đó, ta cần dựa vào vị trí tương đối của hai điểm B, c với hai 
đường vừa tìm được để phân biệt phân giác trong, phân giác ngoài. 
Cụ thể, nếu B,c ở cùng một phía thì đó là phân giác ngoài, ở khác 
phía thì là phân giác trong. 


20 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 



• Cách 2: Lấy B' , c' lần lượt thuộc AB , AC sao cho: 

lễ = ±ị.Ãè;ìd = ±j.ÃÔ. 

Giả sử Aồ = AB' + AC' / Khi đó tứ giác AB'DC' là hình thoi (Vì 
sao?). 

A 



Do đó, aÒ là vectơ chỉ phương của đường phân giác cần tìm. 

Ị~?~| Muốn viết đường phân giác ngoài thì làm thế nào? 

• Cách 3: Giả sử ũ = (a; b) là vectơ chỉ phương của đường phân giác 
cần tìm. Ta có: 

cos(Aồ, u) = cos(Aồ, u) <3- T , = 

ÃB 

Ị~?~| Muốn viết đường phân giác ngoài thì làm thế nào? 


Ãồ.u 

w\ 


21 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Ví dụ 8. Viết phương trình đường phân giác trong góc A của tam giác 

ABC biết A{ 1; 1), B( 4; 5), C{- 4; -11). A 

1 _.___ 


LỜI GIẢI (cách 1). 

Ta có phương trình các cạnh: 

AB :4x-3y-l = 0;AC:12x-5y-7 = 0 

Phương trình hai đường phân giác góc A là: 

r 4x — 3y — 1 12x — hy — 7 

4x + 7y - 11 = 0 (dị) 
56x - 32y - 24 = 0 (dó) 

5 13 


4x — 3y — 1 12x — hy — 7 ^ 


Ta có: 


(4xc + 7yc - 11) (4x b + 7y B - 11) < 0 
Do đó B, c khác phía so với (dị) hay (di) là đường phân giác cần tìm. ■ 

LỜI GIẢI (cách 2). 

Ta có 

Ãè = (3; 4); AB = 5; AB' = = (ị -^ 

5 \5 5/ 

Ãồ = (-5;-12 );AC= 13 ‘Ãc' = ị-ÃỒ = 

v ’ 13 V 13 13 / 


Ta có: AB' + AC' = ( —; — ^ y Vậy vectơ chỉ phương của đường phân 
\65 65 / 

giác cần tìm là: u = (7; —4). Do đó phương trình đường phân giác cần tìm 
là: 

4(x - 1) + 7(y - 1) = 0 ^4x + 7y - 11 = 0 ■ 


LỜI GIẢI (cách 3). 

Giả sử u = (a; b) là vectơ chỉ phương của đường phân giác cần tìm. Ta có 
Aồ.u aÒ.u 3a + 4b — 5a — 126 7 

Ãè \Ãề\ 5 13 4 


22 




Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Vậy vectơ chỉ phương của đường phân giác cần tìm là: ũ = (7; —4). Do đó 
phương trình đường phân giác cần tìm là: 

4(x — 1) + 7 (y — 1) = 0 <+> 4x + 7y — 11 = 0 ■ 


2.7 Viết phương trình đường tròn đi qua ba điếm 

Đe viết phương trình đường tròn đi qua ba điểm, ta sử dụng phương trình 
dạng (16) và thay tọa độ ba điểm đó vào, thu được 1 hệ phương trình. 


Ví dụ 9. Viết phươna trình đườna tròn na oại tiếp tam qiác ABC biết: 
Ã(l;3) 5(-l;-l),ơ(2;0). y A 


LỜI GIẢI. 

Giả sử phương trình đường tròn (C) cần tìm có dạng 

X 2 + y 2 + 2ax + 2by + c = 0, (a 2 + b 2 — c> 0) 

Do A,B,C € (C) nên: 

f l + 9 + 2a + 66 + c = 0 fa = 0 

1 + 1 — 2a — 2Ò + C = 0 <+> < ò = — 1 (Thỏa mãn) 

4 + 2a + c = 0 [ c = —4 

Vậy (ơ) : X 2 + y 2 — 2y — 4 = 0. 


2.8 Viết phương trình đường thắng đi qua hai tiếp điếm 
của đường tròn 

Cho điểm A (xa ị va) nằm ngoài đường tròn (i c ) tâm / bán kính R. Từ A. kẻ 
hai tiếp tuyến ATị. AT 2 tới ( c ). Hãy viết phương trình đường thẳng Tì, T 2 . 


Giả sử T(x;y), I(a ; b ) là tiếp điểm (T là Tị hoặc T 2 ). Khi đó, ta có: 


(x — a ) 2 + (y — b ) 2 = R 2 

(x - X A ) (x - a) + (y - yÀ) (y - b) = 0 


Te (C) 

ÃỈ.ĨĨ = 0 


23 


(24) 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Trừ từng vế 2 phương trình của (24) ta thu được 1 phương trình đường 
thẳng. Đó là phương trình cần tìm. 

Ví dụ 10. Cho đường tròn ( c ) có phương trình (x — 4) 2 -Ị-y 2 = 4 và điểm 
M = (1; —2). Tìm tọa độ điếm N thuộc Oy sao cho từ N kẻ được 2 tiếp 
tuyến NA,NB đến (C) (A,B là tiếp điếm) đồng thời đường thắng AB 
đi qua M. A 

V _/ 


LỜI GIẢI. 

Gọi / và T lần lượt là tâm và tiếp điểm của đường tròn (ơ) (T là A hoặc 
B). Ta có: 

N (0; n), I (4; 0), T (íc 0 ; yò) , NỈ = (íc 0 ; yo - n), ĩỉ = (x 0 - 4; 2/0) 

Khi đó 

í T G (C) ^ í x 0 + ỳị — & x 0 + 12 = 0 

ịNỈ.ĨĨ = 0 - 4x 0 + yl - ny 0 = 0 

Trừ từng vế hai phương trình của hệ, ta có: 

4x 0 - 712/0 - 12 = 0 

Vậy AB có phương trình là: 


ẩx — ny — 12 = 0 


Vì AB đi qua M( 1; —2) nên: 


4 + 271-12 = 0 


hay n = 4. Vậy iV(0;4). 


24 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


HD 15. Gọi E = AC n ( 0 Ỉ 2 )- Hãy xác định tỉ số và từ đó tính tọa độ 

c, E bằng cách tham số hóa. 

ỊỸ]hD 38 - tr.36/[N]HDị2 - trA7 

HD 16. ĐA: a) M ( ^ 1 , b) Mí 5; 3). 

\35 35/ 

HD 17. Em chứng minh được tứ giác HIKE nội tiếp chưa? Hình vẽ dưới 
đây là gợi ý cho em đe chứng minh. 



\ỹ]hD 55 - tr.51/\N]HD30 - ír.33 
HD 18. Bài toán chính là tìm điểm M trên đường thẳng d : x + 2y+ 4 = 0 
sao cho MA + MB nhỏ nhất, với A( 1; 1), Bí— 2; 1). ĐA: min s = 

5 

HD 19. Em chưa tìm được đường vuông góc với AC phải không? 

Gọi H = MEnAC. Chứng minh rằng BH _L AC. Hướng dẫn: chứng minh 
MHỒ = MCầ. 


\Ỹ]HD39 - tr.36/\W\HD2 - tr. 10 

HD 20. Tam giác ABC cân tại A thì ta có thể viết được phương trình 
AD và dựa vào BF = BD ta tính được F. Từ đó tìm được A = BFnAD. 

ĐA: Xem HD53 — tr . 51 

HD 21. ĐA: ơ(l;-7), B(-4; 7) 


25 






Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


HD 22. Gọi rfc,r c lần lượt là bán kính đường tròn nội tiếp tamgiác 
AHB , AHC. Khi đó, hãy chứng minh: JH = \pĩĩ'h- IH = \[2r c và IHJ = 
90°. 

I Y \ HD58 — tr.51/ pNp i7Z158 — tr. 51 

HD 23. Em chưa phát hiện ra yếu tố vuông góc quý hơn vàng của bài 
toán phải không? Gọi K là trung điểm DH. Hãy chứng minh AK _L KM. 

[YỊhX>41 - trẢ7/[N]HD3 - tr. 10 

HD 24. Em chưa biết cách xác định tọa độ của trực tâm H phải không? 
Hãy chứng minh tứ giác BHCD là hình bình hành. Khi đó, M là trung 
điểm HD. 

[Ỹ]HDA0 - tr. 36 /[nJỉT -D45 - trA7 

HD 25. ĐA: AB : X = 3 

HD 26. Để tìm A, hãy chứng minh AH = 21 AI. Để tìm B , hãy viết 
phương trình BC. 

IY //1)10 - tr.il/pNniED49 - ír.51 

HD 27. ĐA: C] (l - v/ã; ^ 2 ^ 3 - 3 ); Bỵ (1 - >/3; — V^/ 3 ) 
c 2 (1 - >/3; — V2>/3 — 3); B 2 (1 - a/ 3; V2Ụ3) 

HD 28. Do EF = 2 HK = 2 R nên tâm I của đường tròn là trung điểm 
EF. Tam giác DEF nhận G làm trọng tâm. 

[Ỹ}HD1 - tr.ỊQ/[N]HDU - tr. 47 

HD 29. ĐA: BC : 3x + ẩy - 29 = 0, A(-l; 2) 


26 




Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


3 Phương pháp giải toán 

Phương pháp chung để giải quyết bài toán hình học giải tích phang gồm 

các bước sau: 

• Vẽ hình, xác định các yếu tố đã biết lên hình 

• Khám phá các tính chất khác của hình (nếu cần). Chú ý tìm các 
đường vuông góc, song song, đồng quy; các đoạn bằng nhau, góc 
bằng nhau; các góc đặc biệt; quan hệ thuộc giữa điểm và đường 
thẳng, đường tròn, ... 

• Xác định các điểm, đường thẳng (theo các kĩ thuật đã học) để thực 
hiện yêu cầu bài toán. 

Sau đây ta sẽ xét một số ví dụ. 

( 7 7 ^ 

Ví dụ 11. Cho tam giác ABC có v4(2; 2) và các phân giác trong góc B, 
góc c lần lượt là: 

Ab : X — 3y — 4 = 0, Ac : X + y — 2 = 0 
Tìm tọa độ B và c. A 


LỜI GIẢI. 

Gọi B'(bi] 62)) C2) lần lượt là điểm đối xứng của điểm A qua AB và 

A c- Ta có B ', ơ nằm trên BC. 

Dễ thấy ủ = (3; 1) là 1 vectơ chỉ phương của A^. Gọi I là trung điểm AB', 
ta có: 


ịÃB'1-TÌ 

1 

'3.(&1 — 2) + 1.(62 — 2) = 0 

1 J € A B 

'H 

77:777:; 7 



Vậy B' ^0. Tương tự, c"(0;0). 

Đường thẳng BC đi qua (0; 0) và có vectơ chỉ phương C'B' nên có phương 


trình: 7x — 9y = 0. 

Từ đó suy ra C{ 9; —7), B 


6 14 
5’ 15 


27 




Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Ví dụ 12. Cho tam giác ABC. Gọi A',B',C' là các điếm sao choị 
ABA'C, BCB'Ả và CAC'B và là Kình bình hành. Biết i/i(0;—2), 
H 2(2; —1) và 7^3(0; 1) là trực tâm của các tam giác BCA', CAB', ABC'. 
Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. A 


[Ỹ ]HD7 - tr.ỊQ/[W\HD36 - tr. 33 

Ví dụ 13. Cho tam giác ABC có tăm đường tròn nội tiếp K( 1,4), tâm 
đường tròn ngoại tiếp /(3,5) và F( 11,14) là tâm đường tròn bàng tiếp 
cạnh BC của tam giác. Viết phương trình BC và tìm tọa độ điếm A. 


Đường tròn bàng tiếp cạnh BC của tam giác là đường tròn tiếp xúc với 
đoạn thẳng BC và các tia AB , AC. 

[Ỹ}HD46 - trẢ7 /[n]hD 6 - tr. 10 



Hãy vẽ hình và chỉ ra một đường thẳng vuông góc với AC. 

\ỹ]hD 39 - tr.36 /Ụn]h D 19 - tr. 25 


Ví dụ 15. Viết phương trình đường thẳng đi qua M(3; 1) cắt Ox, Oy lần 
lượt tại A và B sao cho: 

a) OA + OB nhỏ nhất 

b) Diện tích tam giác OAB nhỏ nhất 

c ) 7TTÕ + nhỏ nhất. A 

' OA 2 OB 2 


Giả Ai —; 0 , H 1 0; — . Phương trình đường thắng d cần tìm có dạng: 

\a ) \ b) 


ax + by = 1 


28 






Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Vì M( 3; 1) € d nên: 

3a + b= ly$b = l — 3a 


a) Ta có: 

OA + OB = 


1 


1 


1 . 1 


— 

+ 

— 

> 

—1 - t\ 

= 

a 

b 


a b 



3a b 3a T b 

—— + — 7 — 


=>4 + 2^3 


Dấu ” = ” xảy ra khi và chỉ khi a = — b = -. Do đó phương 

6 6 

trình cần tìm là: 


(3 - \Ỉ3} X + ( 3 V 3 - 3 ) y = 6 


b) Ta có: 


Soab = ịoA.OB = ị 


1 1 „ 
> > 6 
2 ab 


Dấu ” = ” xảy ra khi và chỉ khi a = —; b = —. Do đó phương trình cần tìm 

là: X + 3y = 6 
c) Ta có: 


JL + 1 = a 2 + ò 2 > ( 3a + 6 / 

OA 2 + OB 2 + - 3 2 + 1 

3 1 

Dấu ” = ” xảy ra khi và chỉ khi a = ~r~;b = A-. 

J 10’ 10 
Do đó phương trình cần tìm là: 3 X + y = 10. 


1 

ĩõ 


Ví dụ 16. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn có bán kính R = v/ĩõ, 


điểm G 



là trọng tãm tam giác ABC. Các điểm K(Ạ\ 4); H(3', 1) 


lần lượt là chân đường cao hạ từ A, B của tam giác ABC. Tìm tọa độ 
các đỉnh của tam giác ABC 


Đây là một bài toán khá thú vị. Trước khi giải, ta cần ôn lại tính chất 
qưan trọng của trực tâm tam giác. 


29 




Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Định lý 2. 

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm I và H là trực tâm tam giác. 
Gọi J,K,L lần lượt là điếm đối xứng của H qua AB, BC,CA. Khi đó 
J, I\, L nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. □ 

CHỨNG MINH. 

Gọi AD, BE , CF là các đường cao của tam giác. 

Trường hỢp A = 90°. Hiển nhiên ta có điều phải chứng minh. 

Trường hỢp A < 90°. 

Ta có: 



Kị = H 3 (K,H đối xứng) 

H 3 = ĩũ 

H.ị = (AEHF nội tiếp) 
E§ = i ?2 (CEFB nội tiếp) 


=>- K\ = B 2 


Vậy tứ giác ABKC nội tiếp. Tức là K nằm trên đường tròn ngoại tiếp 
tam giác ABC. 

Chứng minh tương tự cho L, K. 


30 





Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Trường hỢp A > 90°. 


H 



Ta có: _ _ 

Í Kị = i ?3 (K,H đối xứng) 

H3 = Fị (AEHF nội tiếp) =>• Kị = B2 
Fị = E>2 (CEFB nội tiếp) 

Vậy tứ giác ABKC nội tiếp. Tức là K nằm trên đường tròn ngoại tiếp 
tam giác ABC. 

Chứng minh tương tự cho L, K. Vậy «7, K, L nằm trên đường tròn ngoại 
tiếp tam giác ABC. ■ 


31 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Chú ý: 

Khi chứng minh các bài toán hình học phang mà sử dụng các góc bằng 
nhau, ta cần xét các trường hợp góc tù, góc nhọn; điếm nằm trong đoạn, 
nằm ngoài đoạn; tia nằm giữa tia, ... 

Quay lại bài toán, gọi E, F lần lượt là điểm đối xứng của trực tâm D 
qua H, K dựa vào tính chất vừa nêu và Định lý về đường thẳng Euler 
trong tam giác (Định lý l-tr.12), em hãy nêu các tính chất đặc biệt của 
tam giác DEF. 

\Ỹ]HDU - trA7/[N]HD28 - tr . 26 

í 7 7 7 7 7 'Ị 

Ví dụ 17. Cho tam giác ABC có điếm M(3; —1) là trung điếm BC. Điếm 
E( — 1; —3) thuộc đường thắng chứa đường cao đỉnh B. Dường thắng AC 
đi qua điểm F(l; 3). Điểm đối xứng của A qua tâm đường tròn ngoại tiếp 
tam giác ABC là D{ 4; —2). A 

Khi đề bài cho điểm đối xứng qua tâm ngoại tiếp thì cần dựng thêm trực 
tâm tam giác để tận dụng tính chất đối xứng. 

Em hãy vẽ hình và chỉ ra cách xác định tọa độ trực tâm B. 

\Ỹ]HDAĨ> - trA7 /\n\HD2ị - tr . 26 

Ví dụ 18. Cho hình chữ nhật ABCD có H( 1, 2) là hình chiếu vuông góc 

của A xuống BD, điểm M ^ —, 3^ là trung điểm BC. Trung tuyến kẻ từ 

A của tam giác ADH là ( d ) : 4x + y — 4 = 0. Viết phương trình đường 
thẳng BC. 


I Y \ HD3 — í?’.10/|JN(Ịh\D 50 — ír.51 


32 




Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


HD 30. Có chìa khóa vàng là I £ (C) rồi thì chỉ cần tham số hóa tọa độ 
của c là xong, cần phải tìm tọa độ của E, H nữa. 

ĐA: Xem HD55 — ír.51 

HD 31. Chúc mừng em đã giải quyết được Đề thi HSG tỉnh Thái Bình 
năm học 2013 - 2014. BC là đường thẳng đi qua p(0; —3) và tiếp xúc với cả 
hai đường tròn nên dự BC ) = r c- ĐA: BC : X = 0, BC : 3x + 4y + 12 = 0 

HD 32. Em tìm được I, c rồi phải không? Hãy chứng minh B, N đối xứng 
nhau qua AC. 

ĐA: Xem HD21 — tr. 25 

HD 33. Gọi M là trung điểm BC. Hãy chứng minh G là trọng tâm tam 
giác ABM. Ngoài ra, cần sử dụng tính chất góc ở tâm của đường tròn. 

\Ỹ]HD25 - tr.26/\W\HD52 - tr. 51 

HD 34. Tính BỈ) và so sánh với vectơ chỉ phương của EF. 

\Ỹ]HD53 - tr.51/\W\HD20 - tr. 25 

HD 35. Đường thẳng chứa 1 trong hai đường chéo sẽ tạo với ( d ) một góc 
45° nên có thể lấy (A) : X = a. Giả sử A E (A). Đường thẳng ( d ') đi qua 
tâm / của hình tròn, vuông góc với (d) sẽ đi qua tâm T của hình vuông. 
Hãy tìm tọa độ của A, T theo a. Từ đó suy ra tọa độ của D theo a. 

ĐA: Xem HDA — tr. 10 

HD 36. Hãy vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Em sẽ nhận ra điều 
thú vị. Đừng quên chứng minh điều mình nhìn thấy nhé. 

ĐA: Xem HD7 — tr. 10 

HD 37. Em đã biết A. B nằm về cùng một phía so với d rồi chứ? Trong 
trường hợp b ) áp dụng BĐT tam giác cho tam giác ABM ta có 

\MA — MB\ < AB 

Dấu "=" xảy ra khi nào? 

ĐA Xem HD16 — tr. 25 


33 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Thư giãn 


BÀI THƠ VIẾT TẶNG EM 

Bài thơ này anh viết tặng em 
Người bạn đời anh hằng mong nhớ 
Bài tích phân vừa làm ra kết quả 
Dối hiến rồi, truy hồi tiếp mới xong. 

Hà Nội bây giờ tiết đã sang đông 
Em nhớ quàng khăn khi đi dạo phố 
Thành phố lên đèn không gian rực rỡ 
Phương và chiều em chỉ vectơ thôi. 

Không gian yêu tọa độ xác định rồi 
Phương trình bậc cao đường lối chung hạ bậc 
Ta trở về kĩ năng thành thạo nhất 
Bậc nhất , bậc hai em nổi tiếng một thời. 

Đôi mắt em xanh, ánh xạ cuộc đời 
Mỗi lần trao vô hạn lần hạnh phúc 
Nghiệm ngoại lai làm sao mà có được 
Anh biết rồi em biến đối tương đương. 

Lần dạo chơi nơi thành phố mờ sương 
Đà Lạt thông reo bên đèo Ngoạn Mục 
Anh với em chơi rút bài xác suất 
Em hỏi anh không gian mẫu là gì? 

Và rồi thời gian cứ mải miết đi 
Anh là đường xiên nhận em hình chiếu 
Ngọt bùi cùng chia, đắng cay cùng chịu 
Gắn kết hai đầu, đường vuông góc cùng chung. 

Anh tìm em bằng đa thức đặc trưng 
Dạo hàm bậc hai biết rằng em ở đó 
Có lần giận anh em bảo là không có 
Giấc ngủ không thành gián đoạn suốt đêm thâu. 


34 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


ơ hai đầu trung tuyến xa nhau 
Hướng về trọng tăm tin ngày gặp mặt 
Giá trị tuyệt đối bao giờ âm được 
Và bao giờ anh khỏi nhớ thương em. 

Anh gửi tình anh qưa những con tem 
Những lá thư vượt muôn trùng sóng gió 
Mong đến trao em - người anh hằng mong nhớ 
Bài thơ này anh viết tặng riêng em. 

Đào Quang Điền 





Con (lớp một) học bài, qưay sang hỏi bố (một nhà toán học) 

- Bố ơi, số tám viết như thế nào? 

- Con viết dấn vô cùng rồi qưay đi một góc pi trên 2. 


35 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


HD 38. E = ACr\(d, 2 ), Aồ = 3AE. Bằng cách tham số hóa tọa độ, ta được 
c, tâm /(3; —1), B là giao điểm của 3x—4y—3 = 0 và (x—3) 2 +(y+ì) 2 = 40. 

DA: cZ),B( f; 1) 

HD 39. Hình vẽ dưới đây giúp em chứng minh H nằm trên đường tròn 
đường kính BC. 



/41 23\ 

ĐA: H í ^ j , BH : 2x - 3y - 1 = 0, B(- 1; -l),ơ(5; -1),A(1; 5) 

HD 40. Chúc mừng em đã giải qưyết được bài toán! 

ĐA: H( 2; 0), EH : X — y— 2 = 0, AC : X + y — 4 = 0, CD : x — y —6 = 0, 
AH :x-2 = 0, A( 2; 2), 5(1; -1), ơ(5; -1) 


36 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Ví dụ 19. Cho các điểm A(l\ 1), 5(2; 5), C{ 4; 7). Chứng minh tam giác 
ABC có góc A nhọn. Viết phương trình đường thẳng d đi qua A sao cho: 
d(B,d) + d (C,d) lớn nhất. A 


LỜI GIẢI (cách 1). 

Ta có: 

Ãè = (1; 4); Ãồ = (3; 6 )\AồAỎ = 27 > 0 

Vậy góc A nhọn. Đường thẳng đi qua A và không có hệ số góc là: do : X = 1. 
Ta có: 

d (B,do) = M(ơ,do) = 3 

Đường thẳng đi qưa A, với hệ số góc k có phương trình: 


d : kx — y — k + 1 = 0 


Ta có: 


_ |fc-4| _ |3fc - 6| 

^ ■ Vwfí' Â{c ’ d) - ỹPTi 


Ta có: d (B4ữ) + á(c,d 0 ) = 4 - khác 


tn.\ - a , a _ |fc - 4| + |3fc - 6| 
f(k) - d {B)d) +d { c,đ) - - ỤựẸi - 


10 - 4 k 

2 k - 2 

Vk 2 + ĩ 
4fe - 10 

vw+1 


khi 

k <2 

khi 

2 < k < 4 

khi 

k > 4 


Do đó: 


m = 


-10 - 4 k 

7W+W 

2k + 2 
ik + 10 

7W+W 


khi 

k <2 



khi 

2 < k < 4 

;/'W 

= 0 k = - 

khi 

k > 4 



l) = 

:2v / 29;/(2) 

2 

“ 



37 






Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Lập bảng biến thiên của hàm số f(k) 


k 

—oo — 1 2 4 +oo 

m 

1 

o 

+ 

+ 

+ 

m 

4 

4 / 

ỹs 


Dựa vào bảng biến thiên, ta có: 


max / (k) = / ^-0 


= 2v / 29 > 4. 


Zj I 

Do đó, phương trình đường thăng cân tìm là: y = ——X + —. ■ 

5 5 

NHẬN XÉT. Cách làm trên đây là cách làm "trân bò". Khối lượng tính 
toán qưá lớn. Ta cần tìm một cách làm khác nhẹ nhàng hơn. 


Muốn vậy ta cần phân tích 2 trường hợp của d. 
• Trường hỢp 1 . d cắt cạnh BC tại F. 



Khi đó: 

d(B,d ) + d(c,d) = BD + CE < BC 

Dấư " = " xảy ra khi và chỉ khi d T BC. Tức là d chứa đường cao AH 
của tam giác. 


38 




Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


• Trường hỢp 2. d không cắt cạnh BC. Gọi I là trung điểm BC 
và D,E, p lần lượt là hình chiếu của B,C,I lên d. Khi đó tứ giác 
BCED là hình thang và PI là đường trung bình của nó. 



Dễ thấy 

d(B,đ) + d(c,d) = BD + CE = 2 PI < 2AI 
Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi d _L AI. 

Ta chỉ cần so sánh 2AI và BC là suy ra cách làm. 

|~?] Em hãy tự làm dựa theo nhận xét trên. 


Ví dụ 20. Cho hình chữ nhật ABCD có A{5; —7), điếm c nằm trên 
đường thẳng {dị ) : X — y + 4 = 0. Dường thẳng đi qua đỉnh D và trung 
điếm của đoạn thắng AB là ( 0 Ỉ 2 ) : 3x — 4y — 23 = 0. Tìm tọa độ của B 
và c biết điếm B có hoành độ dương. A 


[ỹ]hD38 - tr. 36 /\n]HD 15 - tr . 25 

Ví dụ 21. Cho tam giác ABC có đỉnh Ẩ(3;3), đường phân giác trong ị 
của góc A có phương trình X — y = 0. Điếm /(2; 1) là tăm đường tròn 
ngoại tiếp của tam giác ABC. Tìm toạ độ các đỉnh B và c biết rằng 

g _ _ _ 

BC = —p và góc BAC nhọn. A 

V 5 

\Ỹ]HD57 - tr.51/[N]HD12 - tr.ll 


39 





Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Ví dụ 22. Cho đường thắng d : X — 2y + 1 = 0 ĩ;à hai điếm 

A{1\ — 1), -B(2; 0). Tìm tọa độ điếm M thuộc đường thắng d sao cho: 

a) MA + MB nhỏ nhất. 

b) I MA — MB\ lớn nhất. A 

\Ỹ]HD16 - tr.25/[N]HDU - tr.ll 

( \ 
Ví dụ 23. Cho đường tròn ( c ) : X 2 +y 2 — 6x — 2y + 6 = 0 và đường thẳng 
(d) : X — y = 0. Tìm tọa độ A, B thuộc d và điểm E, D thuộc ( c ) sao cho 
ABDE là hình vuông. A 

\ỹ]hD 35 - tr.33/\N}HDA3 - trA7 

Ví dụ 24. Cho hình bình hành ABCD có A{— 2;— 1). Điểm c thuộc 
đường thẳng d : X — y — 3 = 0. Gọi H,K,E lần lượt là hình chiếu 
của A lên CD, BD, BC. Dường tròn ngoại tiếp tam giác HEK là 
( c ) : X 2 + y 2 + X + Ay + 3 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh B,c,D. A 

Chìa khóa của bài toán này là có một điểm đặc biệt nằm trên đường tròn 
(C). Em hãy tìm điểm đó. 

\Ỹ]HD17 - tr.25/[N]HD59 - tr. 51 

Ví dụ 25. Cho tam giác ABC vuông căn tại A. Điếm K thuộc đoạn BC 
sao cho CK = 3KB. Điểm G thỏa mãn A ủ = —2 GK. Điểm D thuộc BC 
sao cho GB = GD. Biết D{ 7; —2), phương trình AK là 3x — y — 13 = 0 
và điếm A có tung độ âm. Viết phương trình AB A 

\Ỹ]HD52 - tr.51/[N]HD9 - tr. 10 

( 7 _ “ 77“ ^ 

Ví dụ 26. Cho hình bình hành ABCD có N là trung điểm cạnh CD và 

đường thẳng BN : 13x — 10 y + 13 = 0, điểm M(— 1; 2) thuộc đoạn AC 

sao cho AC = ị AM. Gọi H là điếm đối xứng của N qua C. Tìm tọa 

độ các đỉnh của hình bình hành, biết rằng 3 CA = 2AB và điếm H thuộc 

đường thẳng A : 2x — 3y = 0. A 


40 







Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


LỜI GIẢI. 20 

Tac ó: d (MìBN) =-j=. 

Giả sử H(3h ; 2 h). Đặt / = AC n BD , G = AC n BN. Dễ thấy G là trọng 
tâm tam giác BCD. Từ đó ta có: 



Vì H và M nằm khác phía đối với BN nên H( 3; 2). 

Mặt khác: 

CM = ịAC = %AB = ịcD = CN = CH 
4 4 2 


nên tam giác MHN vuông tại M. 

Ta có: 

MH : 2/ — 2 = 0; MN : X + 1 = 0, N(- 1; 0), <7(1; 1), D(- 3; -1) 

Mà cữ = m nên .4 I). Do đ6 / (-1 1) , B (1 H) . . 


41 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Thư giãn 


THƠ TẶNG NGƯỜI YÊU TOÁN 

Hoàng Ngọc Thế 


Em chả thích người học toán đâu 
Vì anh cứ định chuẩn trong đầu 
Điều kiện, giới hạn và quy tắc 
Em có ... vô cùng đến thế đâu 

Em chả yêu người làm toán đâu 
Epsilon thì ai bảo là giàu 
Phần ảo có ai cho là thật 
Định lý có gì lãng mạn đâu. 

Em chả lấy người dạy toán đâu 
Vì anh chỉ nguyên tố cùng nhau 
ước chung mỗi một sao mà đủ 
Chia hết, lấy gì để mai sau. 

Em chả bỏ người yêu toán đâu 
Theo anh, em tính chuyện trầu cau 
Yêu toán, yêu thơ thì em biết 
Anh sẽ yêu em đến bạc đầu. 

GIẢ SỬ 

Ta có, giả sử là câu cửa miệng của người học toán ... 

Các nhà khoa học tổ chức một thí nghiệm để chứng minh về ảnh hưởng 
của nghề nghiệp đến hành vi ứng xử. Họ đưa một kỹ sư, một nhà vật lý 
và một nhà toán học vào các phòng riêng biệt trong đó có một hộp thức 
ăn nhưng lại không có cái mở hộp. 

Một ngày sau, các căn phòng được mở ra lần lượt. Trong phòng thứ nhất, 
anh kỹ sư đang ngáy khò khò, với một cái hộp méo mó trống rỗng vì đã 


42 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


được mở ra. Khi được hỏi, anh ta giải thích rằng khi đói, anh ta đập cái 
hộp cho đến vỡ ra thì thôi. 

Trong căn phòng thứ hai, nhà vật lý đang đọc các đẳng thức với cái hộp 
được mở ra từ phía đáy. Khi được hỏi, anh ta giải thích rằng vì quá đói 
đã nghiên cứu những điểm chịu áp lực của hộp và tác dụng lực lên, và thế 
là bụp. 

Trong căn phòng thứ ba, nhà toán học đang toát mồ hôi, mồm lẩm bẩm: 
- Giả sử rằng có cái mở hộp, giả sử rằng có cái mở hộp... 

HỎI ĐƯỜNG PYTHAGORAS 



43 













Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Ví dụ 27. Cho tam giác ABC có: 

AB : X — y + 2 = 0; AC : 2x + y + 1 = 0; BC : 4x — y — 7 = 0 


Lập phương trình đường thẳng (ri) đi qua điểm M Ị^; 6 j uồ c/úa íam 

giác ABC thành hai phần có diện tích bằng nhau. A 

____ > 


LỜI GIẢI. 

Ta có: 

A(- 1 ; 1 ); 5(3; 5); C(l; -3); Sabc = 12 

_ 3 — 3 

sinTlBC = 1— ; sin BAC = 7 = 

\/34 v/ĩõ 

Đường thẳng (ri) cần tìm chia tam giác ABC thành 2 phần có diện tích 
bằng 6 . Dễ thấy: 

Q -6 + 2^Ị (1 + 3 + 2) <0 

nên c và M ở hai phía khác nhau so với AB. Vậy đường thẳng (d) hoặc 
cắt AB và AC hoặc cắt AB và BC. 

Trường hỢp 1: (ri) cắt AB và AC. 

Giả sử (d) cắt AB tại D(d]d + 2),(với — 1 < d < 3), (ri) cắt AC tại 
E(e; —1 — 2e),(với —1 < e < 1). Ta có: 

AD = \/2(d + l) 2 ; AE = ^5{e + l) 2 
Saade = -.AD.AE. sin 7L4Ơ = 6 <+ (d + l) 2 .(e + l ) 2 = 16 

Mặt khác, do D , E, M € (d) nên DM cùng phương EM. Ta có 

3-2 d _ 4 - ri 
3 - 2e “ 7 + 2e 

Ta có hệ phương trình 

í (d + l) 2 .(e + l ) 2 = 16 
1 (3-2d)(7 + 2e) = (4-d)(3-2e) 


44 




Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Giải hệ ta được 


d = 


-17 + 4^34 

-2 + Vãi ' Vậy 


D I —17 + 4y / 34 _ -7 + AVŨ ^ e 


VŨ-2 —1 — 2\/34 
5 ’ 5 


Ta có phương trình đường thẳng cần tìm: 

(d) : (6 - qVŨ)x + (3VŨ - 15 )y + 81 - 9VŨ = 0 
Trường hỢp 2: ( d ) cắt AB và BC 

Giả sử ( d ) cắt AB tại D(d;d + 2) (với — 1 < d < 3), ( d ) cắt BC tại 
F(f ; 4/ — 7) (với 1 < / < 3) Tương tự trường hợp 1 ta có: 


d = 


f = 


27- 2v/ĨÕ6 
5 ' 

15 - \/ĨÕ6 
7 


Trường hợp này bị loại vì / < 1. 


Ví dụ 28. Cho tam giác ABC có trực tâm H(— 1;4), tâm đường tròn 
ngoại tiếp /(—3; 0), trung điếm BC là M(0; —3). Viết phương trình đường 
thắng AB biết B có hoành độ dương. A 


\ỹ]hD10 - tr.ll/[N]g£)26 - tr . 26 


Ví dụ 29. Cho hình chữ nhật ABCD có điếm c thuộc đường thắng d : 
2x + y + 5 = 0 và A(—4; 8). Gọi M là điểm đối xứng với B qua c, N là 
hình chiếu của B lên MD. Tìm tọa độ của B : C, biết rằng N(5;— 4). A 


[Ỹ]HD21 - tr.25/\W\HD54 - tr . 51 


Ví dụ 30. Cho tam giác ABC có B Ị 1 


Dường tròn nội tiếp tam giác 


tiếp xúc với các cạch BC, CA, AB tương ứng tại D, E, F. Cho D( 3; 1) và 
EF : y — 3 = 0. Tìm tọa độ đỉnh A biết A có tung độ dương. A 


45 













Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Ị Y \HD‘20 - tr.25/[N]HD5 - tr. 10 
Ví dụ 31. Cho a + 2h + 4 = 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biếu thức: 

s = y/a 2 + b 2 - 2a - 26 + 2 + Va 2 + b 2 - 4a + 2b + 5 A 


Sao trong chuyên đề hình học giải tích lại có một bài đại số ở đây nhỉ? 
Hơi lạ đấy, nhưng nếu đề bài không cho o, b mà cho X, y thì em sẽ thấy nó 
giống cái gì? 

I Y \ HD11 — tr.ll/\WJỉĩD56 — tr . 51 


Ví dụ 32. Cho tam giác ABC có đường cao AH. Tam giác ACH ngoại 
tiếp đường tròn (T) : X 2 + y 2 + 6x — 6y + 9 = 0, điểm J(—1; — 1) là 
tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABH. Viết phương trình đường thắng 
BC. A 

V _J 

Đây là một bài toán khó vì giả thiết đã cho có vẻ rời rạc và không liên 
quan đến điều cần tìm. Tuy nhiên, hãy vẽ hình và nêu nhận xét về độ dài 
các đoạn JH, JI (I là tâm của (T)) so với bán kính hai đường tròn và tính 
góc IHJ. 

\Ỹ]HD58 - tr.51/\W\HD22 - tr . 26 

Ví dụ 33. Cho hai đường tròn ( Ci ) : X 2 + y 2 = 1, (C 2 ) : X 2 + y 2 = 4 và 
điếm H(1;0). Tìm tọa độ điếm c thuộc đường tròn ( C \), điếm B thuộc 
đường tròn ( C 2 ) đế tam giác ABC nhận gốc tọa độ o làm trực tâm. A 

V _1___’_/ 

\Ỹ]HD27 - tr.26/[N]HD51 - tr. 51 


46 







Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


HD 41. ĐA: BC : 2x + y - 12 = 0, BC : 2x + 8y - 33 = 0 

HD 42. Em tìm được tọa độ của c chưa? Có A. c thì tìm được tâm I của 
hình vuông. Dựa vào tính chất của I, hãy viết phương trình một đường 
thẳng và một đường tròn đi qua B. 


ĐA HD 38 - tr. 36 

HD 43. Em đã vẽ hình thử và tìm được phương trình của một trong hai 
đường chéo chưa? Hãy tìm thêm phương trình một đường thẳng đi qua 
tâm của hình vuông nữa. Hãy tham số hóa tọa độ các đỉnh. 

IY \hDA - tr.ỊQ/\N]HD35 - tr .33 

HD 44. Có G, H, K thì dễ dàng tìm được D, E, F. Viết được phương trình 
các cạnh và tìm được tọa độ các đỉnh. 


ĐA: Xem HD 1 — ír.10 

HD 45. Em tìm được tọa độ trực tâm H rồi phải không? Tiếp theo hãy 
viết phương trình EH, AC , CD , AH và tìm được tọa độ của ba đỉnh. 

ĐA: Xem HD40 — tr . 36 

HD 46. B, c là giao điểm của đường tròn đường kính KF với đường tròn 
tâm ĩ. Ngoài ra trung điểm J của KF cũng thuộc đường tròn tâm I. Vậy 
ta có thể tìm được B, c. AB đối xứng với BC qua BK. 

ĐA: Xem HD57 — tr . 51 

HD 47. Gọi ( c ) là đường tròn ngoại tiếp tam giác. Giả sử K = AI n (ơ). 
Khi đó IK _L BC. Gọi H = BC _L IK. Em có thể dựa vào độ dài BC để 
tìm H. 


ĐA: Xem HD 57 — tr . 51 

HD 48. Hãy ve hình và chỉ ra một đường thẳng vuông góc với đường thẳng 
AC. 

[ỹ]hD 2 - tr.ỊQ/ựN]HD19 - tr2ĩ> 


47 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


4 Bài tập tự luyện 

1. Cho đường thẳng d và đường tròn (C): 

d : X - -y + 1 = 0, (C) : (x - l) 2 + (y + 2) 2 = 9 

và điểm p(— 1; 1). Tìm tọa độ điểm M thuộc (d) sao cho từ M kẻ 
tới (C) hai tiếp tuyến MA, MB ( A,B là các tiếp điểm) đồng thời 
khoảng cách từ p tới đường thẳng AB lớn nhất. 

ĐA M (3,4) 

2. Cho tam giác ABC cân tại A, biết phương trình các đường thẳng 
AB, BC lần lượt là 2 + 3y + 5 = 0 và X — y + 1 = 0, đường thẳng 
AC đi qưa điểm M( 3; 0). Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác. 

3. Cho tam giác ABC có tâm đường tròn ngoại tiếp /(—2; 1) và AIB = 
90°, chân đường cao kẻ từ A đến BC là D( — 1; — 1), đường thẳng AC 
đi qua điểm M(—1;4). Tìm tọa độ các đỉnh A,B biết rằng đỉnh A 
có hoành độ dương. 

ĐA A(l,5),B(2,-2) 

4. Cho tam giác ABC có trực tâm H{ 2; 0), trung tuyến CM : 3x + 7y — 
8 = 0. Trung trực của BC là d : X — 3 = 0. Tìm tọa độ điểm A. 


5. Cho A ABC, phân giác trong AD;x + y + 2 = 0, đường cao BH: 

27 „ 

2x — y + 1 = 0. AB qua M( 1; 1); Sabc = -Ỵ- Tìm A, B, c 

6. Cho hình vuông ABCD có M là trung điểm AB, đường thẳng DM 
có phương trình 2x — y + 1 = 0 và điểm ơ(l; — 1). Tìm tọa độ điểm 
D 


ĐA A(2; 2), A 2 


48 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


7. Cho 3 đường thẳng: 

di : 3x — 2y — 4 = 0, d-2 : X + y — 6 = 0, ds : X — 3 = 0 

Tìm tọa độ điểm A,c thuộc ds, B thuộc dị, D thuộc d -2 sao cho 
ABCD là hình vuông. 


ĐA: B{ 4; 4), D( 2; 4), A, <7 € {(3; 3), (3; 5)} 

8. Tam giác ABC trực tâm -77(2,1), tâm đường tròn ngoại tiếp 1(1, 0), 
trung điểm BC thuộc đường thẳng (d) : X — 2y — 1 = 0. Tìm tọa độ 
B, c biết đường tròn ngoại tiếp tam giác HBC đi qưa điểm E(Q, — 1) 
và hoành độ điểm B nhỏ hơn 4. 


ĐA: 6(2; 3),ơ(4; —1) 

9. Cho tam giác ABC cân tại B nộp tiếp đường tròn (ơ) tâm 7(0; 5). 
Đường thẳng BI cắt đường tròn ( c) tại M(5;0). Đường cao kẻ từ 

. Tìm tọa độ A, B, c biết 

hoành độ điểm A dương. 


c cắt đường tròn ( c ) tại D 


ĐA: (7(7,4), A(l,-2) 

10. Cho đường thẳng d : X + y + 2 = 0 và A( 2; 1), B(— 1; —3), (7(1; 3). 
Tìm M thuộc d sao cho: 

(a) I MA — MB\ lớn nhất. 

(b) MÃ 2 + MB 2 — MC 2 nhỏ nhất. 

(c) ịÃĩl + Ãĩè + ÃĨỒị nhỏ nhất. 

11. Cho tam giác ABC có A e Ox( 0 < XA < 2, 5). Hai đường cao hạ từ 
B, c có phương trình lần lượt là 

( di ) : X - y + 1 = 0; (d 2 ) : 2x + y - 4 = 0. 

Tìm tọa độ A, B, c để diện tích tam giác ABC lớn nhất. 


49 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 



12. Cho tam giác ABC và đường thẳng A : X — 3y — 1 = 0. Giả sử 
D ( 4; I), E ỌỆ; N( 3; 3) theo thứ tự là chân đường cao từ A, B 
và trưng điểm AB. Tìm tọa độ các đỉnh tam giác ABC, biết trung 
điểm M của BC nằm trên A và hoành độ điểm M nhỏ hơn hoặc 
bằng 4. 

13. Cho tam giác ABC có trực tâm H( 3;0)và trung điểm của BC là 
1(6; 1). Đường thẳng AH : X + 2y — 3 = 0. Gọi D, E lần lượt là chân 
đường cao kẻ từ B và c của tam giác ABC. Xác định tọa độ các 
đỉnh của tam giác ABC, biết đường thẳng DE : X — 2 = 0 và điểm 
D có tung độ dương. 

ĐA: A(—l; 2), B(4; —3), (7(8; 5) 


50 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


HD 49. Em chứng minh AH = 2 IM được chưa? Hai tam giác ABH , MNI 
đồng dạng (N là trung điểm AC). Điểm B là giao điểm của BC và đường 
tròn tâm I. 


ĐA: Xem HD10 — ír.ll 


HD 50. Có 1 yếu tố vuông góc "quyết định" bài toán. Em hãy vẽ hình và 
tự phát hiện nó. 

\Y\hD 3 - tr .10 /ịĩ^ịH D23 - tr. 26 

HD 51. Bài này nên sử dụng hệ số góc đe làm cho tiện. Gọi k là hệ số góc 
của đường thẳng OB. Hãy tìm tọa độ B, c theo k. 

\y\HD 27 - tr.26/{N]HD8 - tr. 10 

HD 52. Sử dụng hai tính chất GA = GD = GB và DG _L AK ta viết 
được phương trình GD, tìm được tọa độ G, A, K, B. 


HD 53. ĐA: A 



ĐA: Xem HD 25 — tr. 26 


HD 54. Gọi / là tâm hình chư nhật. Em hãy chứng minh IN = IA. Từ 
đó tìm được I,c. 

\y\HD 21 - tr.25/[W\HD32 - tr. 33 

HD 55. ĐA: ơi(2;-l), D 1 ,B 1 € {(4; 1), (-4; 3)}, ơ 2 (-l; -4),B 2 , Do 
€{(-l;0),(-2;-5)} 

HD 56. Giả thiết của đề bài giống phương trình một đường thẳng, s giống 
như tổng của hai đoạn thẳng. Em có thấy bài này quen quen không? 

\Ỹ]HD18 - ti\25 /[n]h D ll - tr.ll 

HD 57. ĐA: ơ(0; 2), B Q;-£) 

HD 58. Đường thẳng BC là tiếp tuyến chung của hai đường tròn tâm 
I, J. Ngoài ra, p = BC n IJ. Em hãy tìm tọa độ p. 

\Ỹ]HD31 - tr.33/[N]HD13 - tr.ll 
HD 59. Gọi I là tâm hình bình hành. Em hãy chứng minh I £ (C). 

\Ỹ]HD30 - tr.33/[N]HD17 - ír.25 


51 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Mục lục 

1 Lý thuyết chung 5 

1.1 Hệ tọa độ . 5 

1.2 Phương trình đường thẳng . 5 

1.2.1 Vectơ chỉ phương và vectơ pháp tuyến của đường 

thẳng: . 5 

1.2.2 Bốn loại phương trình đường thẳng . 6 

1.2.3 Vị trí tương đối của 2 điểm và 1 đường thẳng .... 7 

1.2.4 Chùm đường thẳng . 7 

1.3 Góc và khoảng cách . 7 

1.4 Phương trình đường tròn . 8 

1.5 Phương trình Elip . 9 

2 Một số kĩ thuật cơ bản 12 

2.1 Kĩ thuật xác định tọa độ điểm . 12 

2.1.1 Dựa vào hệ điểm . 12 

2.1.2 Xác định tọa độ giao điểm của hai đường . 13 

2.1.3 Điểm thuộc đường . 15 

2.2 Tìm tọa độ hình chiếu của một điểm lên một đường thẳng . 15 

2.3 Tìm tọa độ điểm đối xứng của một điểm qua một đường 

thẳng . 17 

2.4 Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm, cách 1 điểm 

cho trước một khoảng cho trước . 18 

2.5 Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm, tạo với 1 

đường thẳng khác một góc cho trước . 19 

2.6 Viết phương trình đường phân giác trong của một góc ... 20 

2.7 Viết phương trình đường tròn đi qua ba điểm . 23 

2.8 Viết phương trình đường thẳng đi qua hai tiếp điểm của 

đường tròn . 23 

3 Phương pháp giải toán 27 

4 Bài tập tự luyện 48 


52 



















